GIÁO PHẬN VINH 
TÒA GIẢM MỤC X Ả ĐOÀI 

Sổ 07Ỉ7/TB-TGM 

Xã Đoài, ngày 26 tháng 6 năm 2017 


THÔNG BÁO 

V/v: Danh sách trúng tuyến kỳ thi vào Đại Chủng Viện khóa XVI, năm 2017 

Kính gửi : Quý Đức Cha, quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể anh 
chị em thuộc Giáo phận Vinh, 

Sau khi đã xét duyệt từng truờng hợp dựa trên điểm thi của các thí sinh và căn cứ Quy chế 
tuyển sinh vào Đại Chủng Viện năm 2017, Tòa Giám mục công bố danh sách các ứng sinh 
đã trúng tuyển như sau: 


TT 

TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN 

NĂM SINH 

GIÁO XỨ 

TỈNH 

1 

Phaolô 

Nguyễn Thế 

ANH 

10/07/1991 

Thủy Vực 

Quảng Bình 

2 

Phêrô 

Nguyễn Trọng 

ANH 

24/12/1990 

Câm Trường 

Nghệ An 

3 

Antôn 

Phạn Trọng 

CHÍN 

09/10/1992 

Sơn La 

Nghệ An 

4 

Antôn 

Nguyễn Văn 

CHUNG 

01/12/1989 

Kẻ Gai 

Nghệ An 

5 

Antôn 

Nguyễn Thái 

CỬU 

05/04/1990 

Làng Rào 

Nghệ An 

6 

GB. 

Nguyễn Văn 

DIỆU 

03/03/1992 

Hội Yên 

Nghệ An 

7 

Giuse 

Phạm Thanh 

DƯƠNG 

31/03/1990 

Phù Long 

Nghệ An 

8 

Phêrô 

Nguyễn Đức 

DƯƠNG 

03/09/1990 

Phi Lộc 

Nghệ An 

9 

GB. 

Trần Khánh 

DUY 

12/06/1990 

Quý Hòa 

Hà Tĩnh 

10 

Phêrô 

Nguyễn Hữu 

ĐẮC 

01/04/1989 

Trung Hòa 

Nghệ An 

11 

GB. 

Trần Viết 

ĐỒNG 

01/12/1992 

Vĩnh Hội 

Hà Tĩnh 

12 

Giuse 

Nguyễn Văn 

ĐỒNG 

15/12/1989 

Hòa Mỳ 

Hà Tĩnh 

13 

Gioan 

Nguyễn Văn 

HÀ 

25/01/1989 

Chân Thành 

Hà Tĩnh 

14 

Phaolô 

Trần Văn 

HẠNH 

05/01/1993 

Vĩnh Luật 

Hà Tĩnh 

15 

Inhaxiô 

Lê Văn 

HÂN 

17/01/1994 

Đăng Cao 

Nghệ An 

16 

Giuse 

Trần Văn 

HẬU 

28/02/1993 

Mảnh Sơn 

Nghệ An 

17 

Phêrô 

Nguyễn Văn 

HẬU 

20/12/1994 

Tân Lộc 

Nghệ An 

18 

Fx. 

Nguyễn Đại 

HỌC 

12/10/1989 

Cồn Cả 

Nghệ An 

19 

Giuse 

Trần Đức 

HUYÉN 

03/09/1992 

Tân Vĩnh 

Hà Tĩnh 

20 

Phêrô 

Trần Văn 

KHÁNH 

22/02/1989 

Tân Sơn 

Hà Tĩnh 

21 

Phaolô 

Nguyễn Đăng 

KHOA 

01/09/1991 

Cửa Lò 

Nghệ An 

22 

Phêrô 

Nguyễn Huy 

KÍNH 

01/06/1993 

Trại Lê 

Hà Tĩnh 

23 

Giacôbê 

Võ Tá 

LAM 

08/10/1991 

An Nhiên 

Hà Tĩnh 

24 

Gioan 

Phùng Minh 

LAM 

25/05/1992 

Phù Ninh 

Quảng Bình 


1 


25 

Micae 

Nguyễn Sinh 

LIÊN 

24/11/1989 

Kim Sơn 

Hà Tĩnh 

26 

GB. 

Nguyễn Xuân 

LỊNH 

26/12/1990 

Tân Phong 

Quảng Bình 

27 

Fx. 

Chu Văn 

LƯƠNG 

10/10/1994 

Đức Lân 

Nghệ An 

28 

GB. 

Trương Công 

NGHỊ 

20/08/1992 

Hội Yên 

Nghệ An 

29 

Phêrô 

Phạm 

SINH 

16/06/1989 

Thiên Tước 

Nghệ An 

30 

Antôn 

Lê Ngọc 

SƠN 

18/09/1993 

Tĩnh Giang 

Hà Tĩnh 

31 

Giuse 

Đinh Văn 

SƠN 

19/03/1991 

Thuận Giang 

Nghệ An 

32 

GB. 

Võ Viết 

TẦNG 

08/04/1993 

Vạn Căn 

Hà Tĩnh 

33 

Phêrô 

Đậu Quốc 

THANH 

14/08/1991 

Hòa Mỳ 

Hà Tĩnh 

34 

Pet.Khanh Phạm Công 

THĂNG 

01/07/1992 

Tân Phương 

Hà Tĩnh 

35 

Giuse 

Nguyễn Anh 

THẾ 

20/10/1992 

Khe Gát 

Quảng Bình 

36 

Phêrô 

Nguyễn Viết 

THÌN 

20/06/1992 

Thượng Bình 

Hà Tĩnh 

37 

Phêrô 

Võ Tá 

THÔNG 

10/12/1991 

An Nhiên 

Hà Tĩnh 

38 

GB. 

Lê Văn 

TIỆP 

07/07/1995 

Lộc Mỹ 

Nghệ An 

39 

GB. 

Hồ Văn 

TÌNH 

25/12/1989 

Thanh Dạ 

Nghệ An 

40 

Giuse 

Phạm Xuân 

VĂN 

18/03/1992 

Mỳ Khánh 

Nghệ An 


Neu ai biết ứng sinh nào trên đây có ngăn trở Giáo Luật hoặc không xứng đáng với on gọi 
linh mục, theo lưong tâm, buộc trình báo cho Tòa Giám mục, trước ngày 15 tháng 8 năm 
2017. Người trình báo cần cho biết: tên, địa chỉ và số điện thoại , để Tòa Giám mục liên lạc 
khi cần thiết. 

Vào lúc 10 giờ, thứ Hai, ngày 04 tháng 9 năm 2017, các ứng sinh trên đây có mặt tại Tiền 
Chủng viện Xã Đoài để nhập học. 

Xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo phận và cho tôi nữa. 

Thân ái trong Chúa Kitô, 


GIÁM MUC GIÁO PHÂN VINH 



2 


